Phạm Minh Chính - Wikipedia tiêng Việt 


Iof1l4 


WIKIPEDLA 
Phạm Minh Chính 


Bách khoa toàn thư mở Wikipedia 


Phạm Minh Chính (sinh ngày 1O thắng 12 
năm 1958) là một lãnh đạo của Đảng Cộng sản, 
Nhà nước, tướng lĩnh Công an nhần dân và 
chính trị gia người Việt Nam. Ông hiện là Thủ 
tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng quốc 
phòng và an ninh Việt Nam, Ủy viên Bộ Chính 
trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản 
Việt Nam khóa XIII, Đại biểu Quốc hội Việt 
Nam khóa XV. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị 
khóa XII, nguyên là Trưởng ban Tổ chức Trung 
ương, Bí thư Trung ương Đảng khóa XII, 
Trưởng Tiểu ban Bảo vệ Chính trị Nội bộ Trung 
ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Trưởng 
Ban Tổ chức Trung ương: Bí thư Tỉnh ủy tỉnh 
Quảng Ninh; Thứ trưởng Bộ Công an, Tổng cục 
trưởng Tổng cục Hậu cân — Kỹ thuật, Bộ Công 
an; Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo.L 


Phạm Minh Chính là Đảng viên Đảng Cộng sản 
Việt Nam, học hàm Phó Giáo sư, học vị Kỹ sư 
Xây dựng, Tiên sĩ Luật, Cao cấp lý luận chính 
trị, cấp hàm Trung tướng Công an nhân dân 
Việt Nam. Ông là Ủy viên Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 
2O11, khóa XI, XII, XIHI. Trong sự nghiệp của 
mình, ông đã trải qua nhiêu vị trí công tác, 
xuyên suốt các lĩnh vực hoạt động từ ngoại giao 
xã hội chủ nghĩa, công an nhân dân, giáo dục 
luật học, tham gia phương điện chính trị địa 
phương cho đến trung ương trước khi trở thành 
lãnh đạo hành pháp của Chính phủ Việt Nam 
của thời kỳ mới. 


Mục lục 
Xuất thân và giáo dục 
Sự nghiệp 
Công an nhân dân 
Thời kỳ đầu 
Lãnh đạo công an 
Địa phương 


Nhiệm kỳ 


Chủ tịch nước 


https://vi.wIkIpedia.org/wIklPhạm Minh Chính 


Phạm Minh Chính 





Ảnh Phạm Minh Chính năm 2021. 


Chức vụ 


Thủ tướng Chính phủ Việt Nam 


S tháng 4 năm 2021 - nay 
0 năm, 105 ngày 


Nguyễn Xuân Phúc 


Tiền nhiệm Nguyễn Xuân Phúc 
Kế nhiệm đương nhiệm 
Vị trí 34 Việt Nam 
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình (thường 
trực) 
Phạm Bình Minh 
Vũ Đức Đam 
Lê Minh Khái 


Lê Văn Thành 


$ Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và 


Nhiệm kỳ 


An ninh 


6 tháng 4 năm 2021 - nay 
0 năm, 102 ngày 


7/19/2021.,9:54 AM 


Phạm Minh Chính - Wikipedia tiêng Việt 


2of14 


Đại biểu Quốc hội 
Khóa XIV 
Khóa XV 

Trung ương Đảng 
Chức trách 
Hoạt động chính trị 


Thủ tướng Chính phủ 

Đại dịch bệnh COVID-19 
Quỹ phòng chống dịch COVID-19 
Vaccine phòng chống dịch 
COVID-19 
Dịch bệnh COVID-19 ở Thành phố 
Hô Chí Minh 
Dịch bệnh COVID-19 ở các tỉnh và 
thành phô phía Nam 


Quan điểm 

Các công trình được công bố 
Gia đình 

Lịch sử thụ phong cấp hàm 
Khen thưởng 


Tham khảo 
Ghi chú 
Chú thích 


Liên kết ngoài 


Xuất thân và giáo dục 


Phạm Minh Chính sinh ngày 10 tháng 12 năm 
1956 tại xóm Hoa Trường, xã Hoa Lộc, huyện 
Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa, trong một gia đình tám anh chị em. 
Cha ông là một cán bộ, công chức địa phương, 
mẹ làm ruộng.L2Ì Năm 1963, ông theo gia đình 
về xây dựng Vùng Kinh tế mới tại thị trấn 
Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa. 
Thuở nhỏ, ông theo học trung học tại Trường 
Phổ thông Cấp 3 Câm Thủy,L[Ghi chú 1] tịnh 
Thanh Hóa.13i 


Sau khi tốt nghiệp Trung học năm 1975, ông 
theo học dự bị Ngoại ngữ tại Đại học Ngoại ngữ 
Hà Nội.LChi chú 2] Năm 1976, ông được cử làm 
lưu học sinh tại Bucharest, Românila, trong 


https://vi.wIkIpedia.org/wIklPhạm Minh Chính 


Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc 
Tiền nhiệm Nguyễn Xuân Phúc 
Kế nhiệm đương nhiệm 


%) Trưởng ban Tổ chức Trung ương 


Nhiệm kỳ S tháng 2 năm 2016 —- 8 
tháng 4 năm 2021 
S năm, 62 ngày 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 
Tiền nhiệm Tô Huy Rứa 
Kế nhiệm Trương Thị Mai 


Nguyễn Thanh Bình 
(thường trực) 

Trần Văn Túy 

Hà Ban 

Mai Văn Chính 

Lê Vĩnh Tân 

Nguyễn Quang Dương 
Hoàng Đăng Quang 
Nguyễn Thị Thanh 
Phạm Thị Thanh Trả 


Phó Trưởng ban 


Bí thư Trung ương Đảng 


Nhiệm kỳ 4 tháng 2 năm 2016 - 31 
tháng 1 năm 2021 


4 năm, 362 ngày 


Đinh Thế Huynh 
Trần Quốc Vượng 


Thường trực 
Ban Bí thư 


^® Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII 


Nhiệm kỳ 27 tháng 1 năm 
2016 - nay 
S năm, 173 ngày 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 


Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương 


Nhiệm kỳ 9 tháng 4 năm 2015— 5 
tháng 2 năm 2016 


0 năm, 302 ngày 


Trưởng ban Tô Huy Rứa 


%) Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh 


Nhiệm kỳ 6 tháng 8 năm 2011 —9 
tháng 4 năm 2015 
3 năm, 244 ngày 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 


7/19/2021.,9:54 AM 


Phạm Minh Chính - Wikipedia tiêng Việt 


thời kỳ nước Đông Âu Cộng hòa Xã hội chủ 
nghĩa România. Ông học tiếng România và 
nhập học chuyên ngành Xây dựng tại Đại học 
Xây dựng Bucharest (UTCB), đến năm 1984, 
ông tốt nghiệp Kỹ sư Xây dựng. Năm 2000, 
ông bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Luật, 
trở thành Tiến sĩ Luật. Ngày oo tháng o3 năm 
2010, được Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà 
nước phong học hàm Phó Giáo sư chuyên 
ngành Luật.L4 


Phạm Minh Chính được kết nạp Đảng Cộng sản 
Việt Nam vào ngày 25 tháng 12 năm 1986, trở 
thành đảng viên chính thức vào ngày 25 tháng 
12 năm 1987. Trong quá trình hoạt động Đảng 
và Nhà nước, ông theo học các khóa tại Học 
viện Chính trị Quốc gia Hỗ Chí Minh, nhận 
bằng Cao cấp lý luận chính trị.L5 


Sự nghiệp 
Công an nhân dân 


Thời kỳ đầu 


Năm 1984, Phạm Minh Chính tốt nghiệp đại 
học ở România, trở về nước, bắt đầu sự nghiệp 
của mình. Ông được phân công làm Nghiên 
cứu viên Khoa học tại Cục Nghiên cứu Khoa 
học, Kinh tế và Kỹ thuật, Bộ Nội vụ.LGhl chú 3] 
Đến năm 1o8o, ông được điều động sang công 
tác tại Bộ Ngoại giao, làm Bí thư thứ nhất tại 
Đại sứ quán Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt 
Nam tại România.Ì6Ì Đây là thời điểm mà Cộng 
hòa Xã hội chủ nghĩa România và cả xã hội chủ 
nghĩa Đông Âu sụp đỏ, ông công tác ở Đại sứ 
quán với nhiệm vụ trực tiếp xem xét, đánh giá 
sự biến chuyền của các nước Đông Âu, phục vụ 
cho đường lối của Việt nam trong thời kỳ 
này.L5 


Năm 1ooó, ông được điều trở lại Việt Nam, 
công tác tại Bộ Nội vụ, chuyển thể thành Bộ 
Công an năm 1oo8. Ông lần lượt đảm nhiệm 
các chức vụ Thư ký Tổng hợp Văn phòng Bộ 
Công an; Phó Cục trưởng phụ trách Cục rồi Cục 
trưởng Cục Tình báo Kinh tế và Khoa học kỹ 
thuật Bộ Công an. Năm 2006, Phạm Minh 


https://vi.wIkIpedia.org/wIk1Phạm Minh Chính 


Tiền nhiệm Vũ Đức Đam 

Kế nhiệm Nguyễn Văn Đọc 

Phó Bí thư Nguyễn Đức Long 
Đỗ Thị Hoàng 
Nguyễn Văn Đọc 


Vũ Hồng Thanh 


%) Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, 


XII 
Nhiệm kỳ 18 tháng 1 năm 
2011 - nay 
10 năm, 182 ngày 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 
Kế nhiệm đương nhiệm 


Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam 


Nhiệm kỳ tháng 8 năm 2010 - tháng 
ö năm 2011 
Bộ trưởng Lê Hồng Anh 


Tổng cục trưởng Tông cục Hậu cần — Kỹ 
thuật, Bộ Công an 


Nhiệm kỳ tháng 2 năm 2010 - tháng 
ö năm 2010 

Bộ trưởng Lê Hồng Anh 

Tiền nhiệm Cao Ngọc Oánh 

Kế nhiệm Lê Văn Minh 


® Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV 


Nhiệm kỳ 22 tháng 5 năm 
2016 - nay 
S năm, 58 ngày 


Chủ tịch Quốc Nguyễn Thị Kim Ngân 


hội Vương Đình Huệ 
Kế nhiệm đương nhiệm 
Đại diện Quảng Ninh 
Cần Thơ 
Số phiếu 321.908 phiếu 
335.484 phiếu 
Tỉ lệ 91,06% 
98,74% 


Thông tin chung 
Quốc tịch 5 việt Nam 


7/19/2021.,9:54 AM 


Phạm Minh Chính - Wikipedia tiêng Việt 


Chính được bô nhiệm làm Phó Tổng cục trưởng 
Tổng cục Tình báo Bộ Công an. Những năm 
này, ông còn kiêm nhiệm vị trí Chuyên viên 
Cấp cao Văn phòng Chính phủ, là giảng viên 
đại học, giảng dạy tại các trường công an như 
Học viện Tình báo, Học viện An ninh nhân 
dân. 


Lãnh đạo công an 


Ngày 25 tháng O4 năm 2OO7, Phạm Minh 
Chính được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tân 
Dũng phong quân hàm Thiếu tướng Công an 
nhân dân. Đến tháng 12 năm 2ooo, ông 
được Bộ trưởng Bộ Công an Lê Hồng Anh giao 
nhiệm vụ Phụ trách Tổng cục Hậu cân — Kỹ 
thuật, Bộ Công an. Ngày o3 tháng 02 năm 
2o1o, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tân Dũng 
quyết định bố nhiệm ông giữ chức Tổng cục 
trưởng Tổng cục Hậu cần — Kỹ thuật, Bộ Công 
an.L8l Trong cùng năm, ngày 16 tháng o7 năm 
2010, ông được Thủ tướng Chính phủ quyết 
định thăng cấp bậc hàm từ Thiếu tướng lên 
Trung tướng Công an nhân dần Việt Nam. 
Phạm Minh Chính có lịch sử thăng cấp hàm 
bậc tướng Thiêu tướng, Trung tướng đều cùng 
các đợt với Tô Lâm. Ngày 12 tháng o8 năm 
2010, ông được Thủ tướng Chính phủ quyết 
định bồ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an 
Việt Nam. 


Địa phương 


Ngày 18 tháng O1 năm 2O1I1, tại Đại hội Đảng 
Cộng sản Việt Nam XI, Phạm Minh Chính được 
bầu làm Ủy viên chính thức Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI 
nhiệm kì 2o11 — 2o16.LO0lLHI Ngày 8 tháng 8 
năm 2011, ông được Bộ Chính trị điêu chuyên 
về công tác ở tỉnh Quảng Ninh, miễn nhiệm 


Sinh 


Nghề nghiệp 
Dân tộc 

Tôn giáo 
Đảng phái 
Gia quyến 


Học vấn 


Học sinh trường 


Chữ ký 


https://vi.wIkIpedia.org/wIk1Phạm Minh Chính 


10 tháng 12, 1958 

xã Hoa Lộc, huyện Hậu 
Lộc, Thanh Hóa, Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa 


Chính trị gia 
Kinh 
Không 


9 Đảng Cộng sản Việt 
Nam 


Phạm Trí Thức (em trai) 
Phạm Thị Thanh (em gái) 
Phó Giáo sư 
Kí sử Xây dựng 
Tiến sĩ Luật 
Cao cấp lí luận chính trị 
Trường Đại học Ngoại 
ngữ Hà Nội 
Đại học Xây dựng 
Bucarest 
Học viện Chính trị Quốc 
gia Hồ Chí Minh 

—— —— 


0ˆ) — 


—_—— 
.~———— 


—___— 


Binh nghiệp 


Phục vụ 


Năm tại ngũ 


Cấp bậc 


Khen thưởng 


¡@: Công an nhân dân 
Việt Nam 


1996 - 2011 


R Trung tướng 


ma Luận chương Lao 
động hạng Nhì, hạng Ba 
mm Huân chương Quân 
công hạng Ba 

mzzz Huân chương Chiến 
công hạng Hai 

mua Huân chương Chiến 
sĩ vẻ vang hạng Nhất 


chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, bổ 
nhiệm làm Bí thư Tinh ủy tỉnh Quảng Ninh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Quảng Ninh, kế 
nhiệm Vũ Đức Đam.L!2l Ông lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh những năm 2011 — 2015, mục tiêu 
phát triển kinh tế tỉnh vùng biến. Trong giai đoạn này, ông là người tiên phong đề ra định 
hướng chuyền đối mô hình tăng trưởng tờ nâu sang xanh của tỉnh Quảng Ninh. Định hướng 
này được xem là đã mang lại nhiêu thành công trong chiến lược phát triển, góp phân giúp 
Quảng Ninh thay đối diện mạo nhanh chóng, đặc biệt đã làm giảm mạnh tình trạng ô nhiễm 


môi trường do khai thác than.LH3i 


7/19/2021.,9:54 AM 


Phạm Minh Chính - Wikipedia tiêng Việt https://vi.wIkIpedia.org/wIk1Phạm Minh Chính 


Đại biểu Quốc hội 


Khóa XIV 


Phạm Minh Chính trúng cử Đại biêu Quốc hội Việt Nam khóa XIV nhiệm kì 2016 — 2021 từ 
tỉnh Quảng Ninh vào ngày 22 tháng o5 năm 2016 ở đơn vị bầu cử số O1 tỉnh Quảng Ninh gồm 
thành phố Hạ Long, thành phô Câm Phả, được 321.oo8 phiêu, đạt tỷ lệ 91,64% sô phiếu hợp 
lệ.L1H Ông lần đầu được Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam giới thiệu ứng cử và đã trúng 
cử, thuộc Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh.LGhi chú 4l 


Khóa XV 


Trong giai đoạn chuẩn bị cho kỳ bầu cử Quốc hội khóa XV vào năm 2o21, Phạm Minh Chính 
được Trung ương Đảng giới thiệu làm ứng cử viên Đại biêu Quốc hội tại thành phô Cần Thơ. 
Trong quá trình chuẩn bị bầu cử, ông cùng các ứng cử viên đã tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử 
số O1 của thành phố Cần Thơ, tiễn hành trình bày chương trình hành động theo luật định.H5] 
Kỳ bâu cử diễn ra này 23 tháng o5 năm 2021, ông đã trúng cử Đại biêu Quốc hội Việt Nam 
khóa XV nhiệm kì 2o21 — 2o26 từ thành phó Cân Thơ với 335.484 phiếu, đạt tý lệ o8,74% số 
phiếu hợp lệ trúng cử.L16 


Trung ương Đảng 


Chức trách 


Ngày oo tháng O4 năm 2015, Phạm Minh Chính được 
Bộ Chính trị điêu động về công tác ở Trung ương, phân 
công giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương 
Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày 26 tháng O1 năm 2016, 
tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ông 
được bâu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
Cộng sản Việt Nam khóa XII.H7Ì Ngày 27 tháng o1 năm 
2016, ông được Ban Châp hành Trung ương khóa XII 
bâu vào Bộ Chính trị Trung ương, là Ủy viên Bộ Chính 
trị khóa XI.HồÌ Ngày 4 tháng 2 năm 2o16ó, ông được Bộ 
Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư Trung ương 
Đảng Cộng sản Việt Nam.L191129Ì Ngày os tháng o2 năm 
2016, ông được Bộ Chính trị phần công giữ chức Trưởng 
Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, 
Trưởng tiểu Ban Bảo vệ Chính trị Nội bộ Trung ương 
Đảng Cộng sản Việt Nam.L21l 





Phạm Minh Chính tiếp đón Thủ 
tướng Abe Shinzö năm 2017. 


Phạm Minh Chính cũng là Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung 
ương về phòng, chống tham nhũng Đảng Cộng sản Việt 
Nam khóa XII. Ngày 2o tháng o1 năm 2o18, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc quyết định bố 
nhiệm ông làm Phó Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng đặc khu kinh tế Việt Nam. Đến ngày o6 
tháng 1o năm 2o18, tại Hội nghị Trung ương lần thứ tám, khóa XII, Phạm Minh Chính được 
phân công làm Trưởng Tiểu ban Điêu lệ Đảng để chuẩn bị Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng 


5of1l4 7/19/2021.,9:54 AM 


Phạm Minh Chính - Wikipedia tiêng Việt https://vi.wIkIpedia.org/wIklPhạm Minh Chính 


sản Việt Nam. Đến ngày 3o tháng O1 năm 2021, tại phiên bầu cử Trung ương, ông được bâu 
làm Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá XIII.L22 
Ngày 31, tại phiên họp đâu tiên của Trung ương Đảng khóa XIII, ông được bâu làm Ủy viên 
Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII.Ì23Ì Đến ngày 
o8 tháng o4 năm 2021, sau khi được bầu làm Thủ tướng Chính phủ, ông được thôi chức 
Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Tiểu ban Bảo vệ Chính trị Nội bộ Trung ương, được 
kế nhiệm bởi Trương Thị Mai.Ì244 Tháng o6 năm 2021, trong nhiệm kỳ mới, ông được phân 
công thêm các vị trí là Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương,L25Ì Ủy viên Thường 
vụ Quân ủy Trung ương.L26l 


Hoạt động chính trị 


Trong giai đoạn đảm nhiệm chức vị Trưởng Ban Tô chức 
Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Phạm Minh 
Chính phụ trách chủ trương và các chính sách lớn thuộc 
lnh vực tô chức cán bộ, bỗ trí nhân sự của hệ thông 
chính trị; đồng thời là lãnh đạo chuyên môn nghiệp vụ 
về công tác tô chức, cán bộ, đảng viên của Trung 
ương.|27Ì Ở trong nước, ông chỉ huy nhân sự nội bộ 
: Đảng, điêu động, bố nhiệm, điều chuyền, xây dựng các 
Phạm Minh Chính gặp gỡ Thủ chức trách cấp cao của cán bộ Đảng Cộng sản Việt Nam 
tại 63 tỉnh thành. Giai đoạn 202O — 2021 trong chu kỳ 
Đại hội Đảng bộ cấp tỉnh khóa 2020 — 2025 ở 63 tỉnh 
thành, ông thường đại diện cho Trung ương Đảng tham 
gia các kỳ đại hội địa phương, chỉ đạo hoạt động cấp 





tướng Nhật Bản Suga Yoshihide 
trong chuyến thăm cuối năm 2020. 


tinh.Ì28i 


Bên cạnh đó, Phạm Minh Chính còn phụ trách vân đề ngoại giao, bao gôm đại diện Trung 
ương Đảng sang thăm nước ngoài; tiệp đón một sô lãnh đạo nước ngoài sang thăm Việt Nam. 
Đâu năm 2018, Ông tới thủ phủ Bắc Kinh thăm Trung Quốc, gặp gỡ Ủy viên Thường vụ Trung 
ương Đảng, Bí thư Ủy ban Kiêm Ký, lãnh đạo cấp quốc gia thứ sáu của Trung Quốc Triệu Lạc 
Tế, hội đàm với Thành ủy Bắc Kinh các vấn đề liên quan tới đối tác giữa hai nước.L29Ì Ông đã 
hai lần đón tiếp Thủ tướng Nhật Bản là Abe Shinzö năm 2017 hai chiêu trong và ngoài 
nước,L301Í31Ì cùng với đón tiếp Suga Yoshihide năm 2020 sang thăm Việt Nam.L32l 


Thủ tướng Chính phủ 


Đâu năm 20o2l1, Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng Cộng 
sản Việt Nam khóa XIII diễn ra. Trước và trong kỳ đại 
hội, báo chí nước ngoài cho răng Phạm Minh Chính có 
nhiều khả năng sẽ là Thủ tướng mới của Việt Ñam sau 
Đại hội Đảng khóa XII.L3311341L35Ì Giai đoạn cuối tháng 
o3, đầu tháng o4 năm 2021, sau Đại hội Đảng Cộng sản, 
Việt Nam tiếp tục các hoạt động cho chuỗi sự kiện Hội 
| : = : — — nghị hiệp thương của Mặt trận Tổ quốc, chuẩn bị cho 
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Quốc hội khóa XV. Ngày 18 tháng o3 năm 2021, Phạm 





Tổng thông Indonesia Joko Widodo Minh Chính được giới thiệu tham gia khối ứng cử Đại 
năm 2021. biêu Quôc hội thuộc Chính phủ tại kỳ họp thứ hai của 


Hội nghị Hiệp thương, chuẩn bị vị trí công tác, nhiệm vụ 


6 of14 7/19/2021.,9:54 AM 


Phạm Minh Chính - Wikipedia tiêng Việt https://vi.wIkIpedia.org/wIklPhạm Minh Chính 


mới ở Chính phủ Việt Nam khóa XV. L36] 


Ngày o3 tháng o4 năm 2021, với thống nhật từ Trung ương Đảng Cộng sản, Phạm Minh 
Chính được đề cử làm Thủ tướng Chính phủ Việt Nam. Chiêu ngày o5 tháng o4 năm 2021: tại 
kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, với số phiêu 462/466, đạt tỷ lệ oó,25% chiêm đa số phiếu, 
ông được bâu làm Thủ tướng Việt Nam và là Thủ tướng thứ tám của nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam.L37Ì Vào lúc 16 giờ, ông tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng, phát biểu về đường 
lối, định hướng lãnh đạo Chính phủ nhiệm kỳ mới tại Hội trường Ba Đình, thủ đô Hà Nội. 1381 
Đến chiêu ngày o8 tháng o4 năm 2021 trong cùng kỳ họp thứ 11, với tông số 444/444 phiêu 
tán thành, đạt tỷ lệ o2,5Oo% tính trên tổng sô đại biêu, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê 
chuẩn ông kiêm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh Việt Nam.!39 


Đại dịch bệnh COVID-19 


Quỹ phòng chỗng dịch COVID-19 


Trước tình hình dịch COVID-1o diễn biến ngày càng phức tạp, Việt Nam cần khoảng hơn 150 
triệu liêu vaccine phòng COVID-1o đề tiêm phòng cho khoảng 75 triệu người dân, với tông 
nhu câu kinh phí ước khoảng hơn 25 nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên, nên kinh tế Việt Nam đang 
gặp nhiêu khó khăn, nhu câu kinh phí cho việc mua vaccine rất lớn và nguôn ngân sách nhà 
nước hạn hẹp. Trước tình hình đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký ban hành Nghị quyết 
53/NQ-CP thông qua chủ trương thành lập Quỹ vacceinne phòng COVID-Io vào ngày 
27/5/20211401 


Tối ngày 05/6/2021 tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì "Sự kiện ra mắt Quỹ 
vaccine phòng Covid-1o" nhăm kêu gọi đông bào, chiến sĩ cả nước, kiêu bào ta ở nước ngoài, 
các doanh nghiệp, doanh nhân, mọi tô chức, cá nhân trong và ngoài nước tự nguyện tham gia 
đóng góp, tài trợ, hỗ trợ cho Quỹ vaccine phòng Covid-1o với tâm lòng và trách nhiệm vì sức 
khỏe mỗi người, vì cộng đồng, vì quốc gia, dân tộc và với tỉnh thân đoàn kết quốc tế, chung 
tay đây lùi đại dịch ở mỗi quốc gia và toàn cầu.L41 


Vaccine phòng chồng dịch COVID-19 


Trong buổi làm việc vào sáng ngày 26/6/2021 tại Công ty cô phần công nghệ sinh học được 
Nanogen (Nanogen), Thủ tướng Phạm Minh Chính nói khi Công ty đang nghiên cứu và sản 
xuất vaccine Covid-1o của Việt Nam "Phải đây nhanh hơn nữa quá trình thử nghiệm lâm 
sàng. Không chỉ bước nhanh hơn mà còn phải chạy. Lúc nước sôi lửa bỏng thì phải chạy 
thôi"142 


Tối ngày 2o/6/2021, trong buổi làm việc với ông Nitin Kapoor - Chủ tịch kiêm Tổng Giám 
độc Tập đoàn AstraZeneca Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Công ty 
AstraZeneca tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để Việt Nam có được ít nhất 1o triệu liều 
vaccine từ nay đến đầu tháng 8/2o21l431 


Dịch bệnh COVID-19 ở Thành phô Hồ Chí Minh 


Trước tình hình dịch ngày càng phức tạp tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phạm Minh 
Chính yêu cầu Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Y tế và một số địa 


7of14 7/19/2021.,9:54 AM 


Phạm Minh Chính - Wikipedia tiêng Việt https://vi.wIkIpedia.org/wIklPhạm Minh Chính 


phương có kinh nghiệm chống dịch tiếp tục hỗ trợ, ưu tiên chi viện các lực lượng thiện chiến 
cho Thành phố Hỗ Chí Minh trong cuộc họp trực tuyến sáng ngày 4/7/20211444 


Trước việc Thành phố Hỗ Chí Minh thực hiện Chỉ thị 16 từ lúc oh ngày o/7/2o21, Thủ tướng 
Phạm Minh Chính lưu ý "Việc chống dịch lần này ở TP. HCM chưa có tiền lệ, nên phải bám 
sát thực tê, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, bố sung, hoàn thiện dân" và nói thành phó khi thực 
hiện chỉ thị 16 "là quyết định rất khó khăn nhưng cần thiết và phù hợp trong lúc này, đã được 
cân nhắc kỹ lưỡng, trao đi đối lại nhiều lần" trong cuộc họp trực tuyến với TP. HCM sáng 
ngày 8/7/2o211431 


Trước tình hình Thành phó Hồ Chí Minh ghi nhận hơn 1300O ca nhiễm và trong đợt giãn 
cách xã hội trong vòng 15 ngày khi thực hiện Chỉ thị 16 từ ngày 9/7/2021, Thủ tướng Phạm 
Minh Chính chỉ đạo ưu tiên 25% vaccine của cả nước cho TP. HCM đề phần đấu tiêm 2 triệu 
liêu cho người dân thành phô đến hết tháng 7 năm 2o21. Thủ tướng Phạm Minh Chính nói 
"Mục tiêu ưu tiên lúc này là tập trung ngăn chặn, đấy lùi dịch đề trở lại trạng thái bình 
thường, phát triển kinh tế xã hội; chăm lo sức khỏe, bảo vệ tính mạng nhân dân là trên hết" 
trong buổi làm việc với lãnh đạo TP. HCM vào chiều ngày 11/7/2021.L46 


Dịch bệnh COVID-19 ở các tỉnh và thành phố phía Nam 


Trước tình hình dịch với số ca nhiễm gia tăng và diễn biến phức tạp ở các tỉnh phía Nam, Thủ 
tướng Phạm Minh Chính ký Công văn số oóo/TTg-KGVX ngày 17/7/2021 về việc thực hiện 
giãn cách xã hội phòng, chông dịch tại một số địa phương (Thành phó Hồ Chí Minh, thành 
phô Cần Thơ và các tỉnh: Bình Dương, Đông Nai đã thực hiện, Bình Phước, Tây Ninh, Bà Rịa 
- Vũng Tàu, Tiền Giang, Long An, Vĩnh Long, Đông Tháp, Bến Tre, Hậu Giang, An Giang, 
Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh, Cà Mau, Kiên Giang) theo Chỉ thị 16 với thời gian giãn cách 
xã hội là 14 ngày bắt đầu từ lúc oh ngày 19/7/2o21.L1 


Ouan điểm 


Trong sự nghiệp của mình, Phạm Minh Chính có nhiều bài phát biêu, thê hiện rõ quan điểm 
của mình trong lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Ông có quan điểm chóng chạy chức, chạy quyền 
trong hệ thống tổ chức Đảng và Nhà nước.L48l Đối với kỳ đại hội đại biểu toàn quốc chuẩn bị 
cho Quốc hội Việt Nam khóa XV, ông đã nhiều lần phát biêu, nhân mạnh phương án xây 
dựng nhân lực, Đại biểu Quốc hội. Ông kêu gọi việc không giới thiệu và đưa vào danh sách 
ứng cử người có biêu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực;l49Ì có tư tưởng cục bộ, bảo 
thủ, trì trệ, đang bị thanh tra, kiếm tra dấu hiệu vi phạm; người đứng đầu các cơ quan, tổ 
chức, đơn vị đề xảy ra vụ, việc tham nhũng, lãng phí, mất đoàn kết, những người vi phạm quy 
định của Bộ Chính trị hoặc có vân đề về chính trị chưa được kết luận. Kiên quyết không để lọt 
những người không xứng đáng, những người chạy chức, chạy quyền tham gia Quốc hội.L591 


Đối với tổ chức Đảng, Phạm Minh Chính đề cao các vân đề về bám sát Nghị quyết Trung ương 
4, Nghị quyết Trung ương Đảng, L51l tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo theo phương 
châm hướng về cơ sở đề kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mặc; đưa hoạt động địa phương đi 
vào nên nếp; chủ động, tích cực hơn trong việc phối hợp với các cơ quan; tăng cường giáo dục 
chính trị, tư tưởng; coi trọng giáo dục lịch sử truyền thốn; tỉnh giản tô chức bộ máy, biên chế; 

kiêm tra, giám sát các cấp ủy; thúc đây dân vận được tăng cường; phôi hợp giữa đảng ủy với 
đảng đoàn; phát huy vai trò của các đoàn thể trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ 
quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.L52l Ông cho răng tình trạng suy thoái, “tự diễn biến”, “tự 


Sofl4 7/19/2021.,9:54 AM 


Phạm Minh Chính - Wikipedia tiêng Việt https://vi.wIkIpedia.org/wIklPhạm Minh Chính 


9 ofl14 


chuyển hóa” đã được cải thiện, song “đây là ván đề nhức nhối, còn tiếp tục, phải kiên trì, kiên 
quyết với nó hơn nữa”.L53i 


Các công trình được công bố 


m “Quan hệ công chúng (PR) trong hoạt động kinh tê, khoa học công nghệ và môi 
trường". Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội, năm 2010. 

m "Kinh tễ Việt Nam: Thăng trâm và Đột phá" (đồng tác giả với Vương Quân Hoàng); Nhà 
xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2009.Ì54i 

m “Bồi cảnh tài chính Việt Nam 1997 —- 1998 và 2007 — 2008: Khoảng cách và biễn đối" 
(đồng tác giả với Vương Quân Hoàng). Nghiên cứu Kinh tê, Vol 48, Issue 7 (2008), 
3-24.I5°5Ì 


Gia định 


Phạm Minh Chính công tác và sinh sống tại thủ đô Hà Nội, vợ chông ông có hai con, một con 
gái và một con trai. Em trai ông là Phạm Trí Thức, giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật 
của Quốc hội thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIII, XIV. 
Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIII, XIV.L55Ì Em gái ông là Phạm Thị Thanh, 
Vụ trưởng Vụ Nội chính (Vụ 4), Văn phòng Chính phủ.” 


Lịch sử thụ phong cấp hàm 





Năm thụ phong 2007 2010 

Cấp hiệu - : 

Tên cấp hiệu Thiếu tướng . Trung tướng 
Khen thưởng 


Phạm Minh Chính được trao những giải thưởng, huân huy chương sau:l58i 


m Huân chương Lao động hạng Ba; 

m Huân chương Quân công hạng Ba; 

m Huân chương Lao động hạng Nhì; 

m Huân chương Chiên công hạng Hai; 

m Huy chương chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất; 
=m Kỷ niệm chương hoạt động Quốc hội; 


Tham khảo 


7/19/2021.,9:54 AM 


Phạm Minh Chính - Wikipedia tiêng Việt 


10 of 14 


Ghi chú 


1. ^ Trường Phố thông Cẩm Thủy 3 thành lập năm 1963, nay là Trường Trung học phố 
thông Câm Thủy 1. 

2. ^ Hình thành từ Trường Bồ túc Ngoại ngữ thành lập năm 1959, được đổi tên thành Đại 
học Ngoại ngữ Hà Nội năm 1967 và đôi tên thành Trường Đại học Hà Nội từ năm 2006 
cho đên nay. 

3. ^ Bộ Nội vụ thời kỳ 1975 — 1998 được hợp nhất giữa công an và nội vụ, đến năm 1998 
được tách ra thành hai bộ. Phạm Minh Chính công tác thuộc lĩnh vực công an trong Bộ 
Nội vụ. 

4. ^ Hội đồng bầu cử Quốc gia năm 2016, Danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội Việt Nam 
khóa 14 năm 2016 ở 63 tỉnh thành. 


Chú thích 


í Ph “Tiêu sử Đồng chí Phạm Minh Chính”. Tư liệu văn kiện Đảng Cộng sản Việt Nam. Bản 
gôc lưu trữ ngày 13 tháng 1 năm 2021. Truy cập ngày 13 tháng 1 năm 2021. 

2. ^ “Thông tin: Phạm Minh Chính”. Vietnamnet. Bản gỗc lưu trữ ngày 13 tháng 1 năm 
2021. Truy cập ngày 13 tháng 1 năm 2021. 

3. ^ “Trường cấp 3 Cẩm Thủy - Trường THPT Cẩm Thủy 1 - huyện Cầm Thủy long trọng 
tô chức Lê kỷ niệm 50 năm (1963 — 2013) thành lập và đón nhận Huân chương lao 
động hạng nhât”. Cáp 3 Câm Thủy. Bản gôc lưu trữ ngày 18 tháng 3 năm 2021. Truy 
cập ngày 18 tháng 3 năm 2021. 

4. ^ Minh Thư (ngày Z7 tháng 2 năm 2016). 'Chúc mừng ông Phạm Minh Chính vừa được 
phân công đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Tô chức Trung ương”. Viromas. Lưu trữ 
bản gôc ngày 23 tháng 6 năm 2021. Truy cập ngày 13 tháng 1 năm 2021. 

5,^ 8ä “Tiểu sử đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương 
Đảng, Trưởng Ban Tô chức Trung ương”. Xây dựng Đảng. ngày 6 tháng 2 năm 2016. 
Bản gôc lưu trữ ngày 13 tháng 1 năm 2021. Truy cập ngày 13 tháng 1 năm 2021. 

6. ^ “Ông Phạm Minh Chính làm Trưởng ban Tổ chức Trung ương”. VTCŒ. ngày 5 tháng 2 
năm 2016. Bản gôc lưu trữ ngày 18 tháng 3 năm 2021. Truy cập ngày 18 tháng 3 năm 
2021. 

7. ^ Quyết định Số: 496/QĐ-TTg, ngày 25 tháng 04 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ. 
8. ^ “Tiêu sử Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính”. 
Đại hội Đảng. Bản gôc lưu trữ ngày 13 tháng 1 năm 2021. Truy cập ngày 13 tháng † 

năm 2021. 

9. ^ Công Gôn - Việt Hưng (14 tháng 8 năm 2010). “Công bồ quyết định của Thủ tướng 
Chính phủ bỗ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an” (băng tiêng Việt). Báo Công an 
nhân dân điện tử — CAND Online. Bản gôc lưu trữ ngày 14 tháng 8 năm 2010. Truy cập 
ngày 14 tháng 8 năm 2010. 

I0. ^ Nhóm phóng viên (18 tháng 1 năm 2011). Công bô 200 ủy viên trung ương khóa XI”. 
VnExpress. Bản gôc lưu trữ ngày 1 tháng 12 năm 2017. Truy cập ngày 1 tháng 12 năm 
2017. 

11. ^ Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam (13 tháng 7 năm 2011). “Đông chí Phạm Minh 
Chính”. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. Bản gôc lưu trữ ngày 13 tháng 7 năm 
2011. Truy cập ngày 25 tháng 7 năm 2011. 


7/19/2021.,9:54 AM 


https://vi.wIkIpedia.org/wIklPhạm Minh Chính 


Phạm Minh Chính - Wikipedia tiêng Việt https://vi.wIkIpedia.org/wIklPhạm Minh Chính 


IIof1l4 


. ^ “Đồng chí Phạm Minh Chính nhậm chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh”. Cổng thông tin 


điện tử tỉnh Quảng Ninh. Bản gỗc lưu trữ ngày 13 tháng 1 năm 2021. Truy cập ngày 13 
tháng 1 năm 2021. 


. ^ “Quảng Ninh 'sực tỉnh', nhận ra gót chân Asin”. Báo Quảng Ninh. ngày 29 tháng 3 


năm 2021. Bản gốc lưu trữ ngày 5 tháng 4 năm 2021. Truy cập ngày 5 tháng 4 năm 
2021. 


.^ “Kết quả bầu cử Quốc hội khóa XIV”. Cổng thông tin Quốc hội. ngày 9 tháng 6 năm 


2016. Bản gốc lưu trữ ngày 18 tháng 3 năm 2021. Truy cập ngày 18 tháng 3 năm 2021. 


. ^ Tạ Hiễn (ngày 9 tháng 5 năm 2021). “Công bố danh sách 499 người trúng cử đại biểu 


Quốc hội khóa XV”. Báo Chính phủ. Bản gỗc lưu trữ ngày 10 tháng 6 năm 2021. Truy 
cập ngày 10 tháng 6 năm 2021. 


.^ Hương Giang (ngày 10 tháng 6 năm 2021). “Tỷ lệ phiếu trúng cử đại biểu Quốc hội 


khoá XV của 4 lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và 13 Ủy viên Bộ Chính trị”. 
Thanh tra Chính phủ. Bản gôc lưu trữ ngày 10 tháng 6 năm 2021. Truy cập ngày 10 
tháng 6 năm 2021. 


.^ “LƯU TRỮ: BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG”. Tự liệu văn kiện Đảng Cộng sản Việt 


Nam. Bản gốc lưu trữ ngày 9 tháng 11 năm 2020. Truy cập ngày 9 tháng 11 năm 2020. 


.^ Nguyên Vũ (ngày 28 tháng 1 năm 2016). “Công bố danh sách Bộ Chính trị khóa 12: 


Nhiều gương mặt mới”. VNeconomy. Bản gốc lưu trữ ngày 7 tháng 1 năm 2021. Truy 
cập ngày 7 tháng 1 năm 2021. 


. ^ “Quyết định của Bộ Chính trị về việc phân công Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí 


thư khóa XII”. Báo Nhân dân. Bản gốc lưu trữ ngày 11 tháng 1 năm 2021. Truy cập ngày 
11 tháng 1 năm 2021. 


. ^ “Bộ Chính trị ra mắt” (bằng tiêễng Việt). VnExpress. 28 tháng 1 năm 2016. Bản gốc lưu 


trữ ngày 13 tháng 1 năm 2021. Truy cập 28 tháng 1 năm 2016. 


.^ Minh Thư (ngày 5 tháng 2 năm 2016). “Ông Phạm Minh Chính làm Trưởng Ban Tổ 


chức TU”. Vietnamnet. Bản gốc lưu trữ ngày 13 tháng 1 năm 2021. Truy cập ngày 13 
tháng 1 năm 2021. 


. ^ “Danh sách 200 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII”. VTV. ngày 30 


tháng 1 năm 2021. Bản gốc lưu trữ ngày 30 tháng 1 năm 2021. Truy cập ngày 30 tháng 
1 năm 2021. 


. ^ “Công bố danh sách Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XIII”. Báo Tuổi trẻ. ngày 31 tháng 


1 năm 2021. Bản gốc lưu trữ ngày 31 tháng 1 năm 2021. Truy cập ngày 31 tháng 1 năm 
2021. 


.^ “Bà Trương Thị Mai được phân công giữ chức Trưởng ban Tổ chức Trung ương”. 


VTV. ngày 8 tháng 4 năm 2021. Bản gốc lưu trữ ngày 8 tháng 4 năm 2021. Truy cập 
ngày 8 tháng 4 năm 2021. 


.^ “Công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ”. Báo Chính phủ. ngày 5 


tháng 6 năm 2021. Lưu trữ bản gốc ngày 5 tháng 6 năm 2021. Truy cập ngày 5 tháng 6 
năm 2021. 


.^ “Công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ”. Báo Chính phủ. ngày 17 


tháng 6 năm 2021. Lưu trữ bản gốc ngày 17 tháng 6 năm 2021. Truy cập ngày 17 tháng 
6 năm 2021. 


. ^ “Tiêu sử đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, 


Trưởng Ban Tổ chức Trung ương”. Xây dựng Đảng. ngày 6 tháng 2 năm 2016. Bản gốc 
lưu trữ ngày 18 tháng 3 năm 2021. Truy cập ngày 18 tháng 3 năm 2021. 


7/19/2021.,9:54 AM 


Phạm Minh Chính - Wikipedia tiêng Việt https://vi.wIkIpedia.org/wIklPhạm Minh Chính 


I2 of1l4 


28. 


30. 


31. 


32. 


33. 


34. 


39. 


36. 


3ƒ. 


38. 


39. 


10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 


18. 


^ Đinh Thành (ngày 14 tháng 10 năm 2020). “Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ 
Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự, chỉ đạo Đại 
hội Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng”. Xây dựng Đảng. Bản gốc lưu trữ ngày 18 tháng 3 năm 
2021. Truy cập ngày 18 tháng 3 năm 2021. 


. ^ Hà Thắng (ngày 25 tháng 1 năm 2018). “Ông Phạm Minh Chính hội kiến Lãnh đạo 


Đảng Cộng sản Trung Quốc”. VOV. Bản gốc lưu trữ ngày 18 tháng 3 năm 2021. Truy 
cập ngày 18 tháng 3 năm 2021. 

^ “Photograph of the Prime Minister receiving the courtesy call from the President of the 
Viet Nam-Japan Parliamentary Friendship Assoclation". Kantei Japan. ngày 17 tháng {1 
năm 2017. Bản gôc lưu trữ ngày 18 tháng 3 năm 2021. Truy cập ngày 18 tháng 3 năm 
2021. 

^ “CPV Central Committee's Organisation Commission Phạm Minh Chính (L) meets 
Japanese Prime Minister Shinzo Abe in Tokyo”. Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản. Bản 
gôc lưu trữ ngày 18 tháng 3 năm 2021. Truy cập ngày 18 tháng 3 năm 2021. 

^ “Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính hội kiên Thủ tướng Nhật Bản”. 
VOYV. ngày 19 tháng 10 năm 2020. Bản gôc lưu trữ ngày 18 tháng 3 năm 2021. Truy 
cập ngày 18 tháng 3 năm 2021. 

^ “The CPVS 15th Plenum: “The Art of the Possible" in Vietnamese Politlcs FULCRUM.. 
FULCRUM. Lưu trữ bản gôc ngày 27 tháng 1 năm 2021. Truy cập 24 tháng 1 năm 2021. 
^ “Names of Vietnam's Next Top Leaders Circulate Despite VWarnings Against Leaks.. 
Lưu trữ bản gôc ngày 20 tháng 1 năm 2021. Truy cập ngày 26 tháng 1 năm 2021. 

^ “Leaked Vietnamese Personnel Appointments Show Diversions From Norm - The 
Diplomat”. Lưu trữ bản gôc ngày 25 tháng 1 năm 2021. Truy cập 24 tháng 1 năm 2021. 
^ Trần Kiều. “Ông Phạm Minh Chính được giới thiệu ứng cử ĐBQH khoá XV ở khối 
Chính phủ”. Báo Lao động. Bản gôc lưu trữ ngày 18 tháng 3 năm 2021. Truy cập ngày 
18 tháng 3 năm 2021. 

^ “Trực tiếp: Lễ tuyên thệ của tân Thủ tướng Chính phủ”. V7. ngày 5 tháng 4 năm 
2021. Bản gôc lưu trữ ngày 5 tháng 4 năm 2021. Truy cập ngày 5 tháng 4 năm 2021. 

^ Ngọc Thành, Hoàng Lê, Vân Anh (ngày 5 tháng 4 năm 2021). ` Trực tiếp: Thủ tướng 
Phạm Minh Chính tuyên thệ nhậm chức”. VOV. Bản gôc lưu trữ ngày 5 tháng 4 năm 
2021. Truy cập ngày 5 tháng 4 năm 2021. 

bà Vương Đình Huệ (8 tháng 4 năm 2021). "Nghị quyết số 159/2021/QH14 của Quốc 
hội : Phê chuẩn Phó Chủ tịch và một SỐ Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh”. 
vanban. chinhphu.vn. Lưu trữ bản gốc ngày 22 tháng 4 năm 2021. Truy cập ngày 13 
tháng 5 năm 2021. 

^ “Thành lập Quỹ vaccine phòng COVID-19'. 

^ “Ra mắt Quỹ vaccine phòng Covid-19”. 

^ “Thủ tướng: Phải tăng tốc sản xuất vaccine Covid-19 trong nước”. 

^ “Đề nghị Astra Zeneca chuyển cho Việt Nam 10 triệu liều vaccine”. 

^ “Tập trung cao nhất chồng dịch tại TP HCM”. 

^ “Thủ tướng: Dành những gì tốt nhật cho TP HCM chỗng dịch”. 

^ “Ưu tiên 25% vaccine của cả nước cho TP. HCM”. 

^ “Thủ tướng Chính phủ đồng ý thực hiện giãn cách xã hội 19 tỉnh, thành phô theo Chỉ 
thị 16”. 

HH Thể Dũng (ngày 21 tháng 1 năm 2021). “Ông Phạm Minh Chính: Không để lọt vào 
Quôc hội những người chạy chức, chạy quyên”. Người lao động. Bản gôc lưu trữ ngày 
18 tháng 3 năm 2021. Truy cập ngày 18 tháng 3 năm 2021. 


7/19/2021.,9:54 AM 


Phạm Minh Chính - Wikipedia tiêng Việt https://vi.wIkIpedia.org/wIk1Phạm Minh Chính 


13 of 14 


19. 


20. 


^ “Không đưa vào danh sách ứng cử người đang bị kiểm tra dấu hiệu vi phạm”. Tạp chí 
Tô chức Nhà nước. ngày 5 tháng 2 năm 2021. Bản gốc lưu trữ ngày 18 tháng 3 năm 
2021. Truy cập ngày 18 tháng 3 năm 2021. 

^ Lê Hiệp (ngày 21 tháng 1 năm 2021). “Ông Phạm Minh Chính: Không để lọt người 
chạy chức, chạy quyên tham gia Quốc hội”. Báo Thanh niên. Bản gốc lưu trữ ngày 18 
tháng 3 năm 2021. Truy cập ngày 18 tháng 3 năm 2021. 


.^ “Bài phát biểu của đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung 


ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo Giải tại Lễ công bố 
và trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ III - năm 2018”. Tạp chí Xây 
dựng Đảng. ngày 26 tháng 1 năm 2019. Bản gôc lưu trữ ngày 18 tháng 3 năm 2021. 
Truy cập ngày 18 tháng 3 năm 2021. 


.^ “Bài phát biêu của đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung 


ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ 
Khôi các cơ quan Trung ương lân thứ 15”. Đảng ủy khôi cơ quan Trung ương. ngày 17 
tháng 1 năm 2019. Bản gốc lưu trữ ngày 18 tháng 3 năm 2021. Truy cập ngày 18 tháng 
3 năm 2021. 


. ^ Lê Hiệp (ngày 28 tháng 3 năm 2021). Kiên quyết xử lý tình trạng suy thoái”. Báo 


Thanh niên. Lưu trữ bản gôc ngày 5 tháng 5 năm 2021. Truy cập ngày 28 tháng 3 năm 
2021. 


. ^ Chính, Phạm Minh; Hoàng, Vương Quân (27 tháng 5 năm 2009). Kính tế Việt Nam: 


Thăng trâm và đột phá. Nhà xuật bản Chính trị Quốc gia Sự thật. Bản gốc lưu trữ ngày 
S tháng 5 năm 2021. Truy cập ngày 24 tháng 2 năm 2021. 


.^ “Bồi cảnh tài chính Việt Nam 1997-1998 và 2007-2008: khoảng cách và biên đổi”. 


Repec. Bản gốc lưu trữ ngày 13 tháng 1 năm 2021. Truy cập ngày 13 tháng 1 năm 
2021. 


. ^ Trung tâm Tin học — Văn phòng Quốc hội. “Danh sách thành viên Ủy ban Pháp luật 


của Quốc hội khóa XIII”. TRANG TIN ĐIỆN TỬ QUỐC HỘI VIỆT NAM. Bản gốc lưu trữ 
ngày 4 tháng 8 năm 2011. Truy cập ngày 4 tháng 8 năm 2011. 


.^ Minh Phương (ngày 20 tháng 10 năm 2009). “Bồ nhiệm một số cán bộ cấp vụ thuộc 


VPCP”. Cổng thông tin Chính phủ. Bản gỗc lưu trữ ngày 18 tháng 3 năm 2021. Truy cập 
ngày 18 tháng 3 năm 2021. 


.^ A.Hiếu (18 tháng 7 năm 2010). “Tổng cục Hậu cần — Kỹ thuật tôn vinh các điển hình 


Ấ 1 


tiên tiên” (bằng tiêng Việt). Báo Công an nhân dân điện tử - CAND Online. Bản gốc lưu 
trữ ngày 18 tháng 7 năm 2010. Truy cập ngày 18 tháng 7 năm 2010. 


Liên kết ngoài 


=m Website Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính (ht Wikimedia Commons có 
tp://phamminhchinh.chinhphu.vni). thêm hình ảnh và 
m Đông chí Trung ướng, PGS. TS Phạm Minh Chính phương tiện truyền tải về 


(http:/Awww.mps.gov.vn/gioi-thieu/lanh-dao-bo/lanh-d Phạm Minh Chính (htíp 


ao-bo-qua-cac-thoi-ky/dong-chi-trung-tuong-pgsts-p @ s:/commons.wikimedia. 
ham-minh-chinh-85.html). org/wiki/Category:Ph 
E12%BA%A1m_ Minh C 





=m Phạm Minh Chính (hftp://quochoi.vn/hoatdongdbdqh/ h%C3%ADnh?uselang= 


Pages/danh-sach-dai-bieu.aspx?ltemID=4891) tại 
Website Quôc hội Việt Nam. 


Vi). 


m Bản điện tử Quyết định thăng cấp hàm Phạm Minh Chính năm 2007 (http://vanban.chin 


hphu.vn/portal/pagei/portal/chinhphu/hethongvanban2class_ id=1&mode=detail&docume 


7/19/2021.,9:54 AM 


Phạm Minh Chính - Wikipedia tiêng Việt https://vi.wIkIpedia.org/wIklPhạm Minh Chính 


nt_¡id=23989) tại trang Văn bản Chính phủ. 

m Tiêu sử Phạm Minh Chính (https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/ban-chap-hanh-trung- 
uong-dang/ban-chap-hanh-trung-uong-dang/khoa-xii/dong-chi-pham-minh-chinh-234) 
tại Tư liệu Văn kiện Đảng Cộng sản Việt Nam. 


Lây từ “https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Phạm_Minh_ Chính&oldid=65224342” 


I4 of1l4 7/19/2021.,9:54 AM 


